HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY 
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT THEO SINE & COSINE 


Dương Trác Việt 
Ngày 30 tháng 7 năm 2017 

Tóm tắt nội dung 

Trên cả ba phương diện tự luận, bán tự luận - điền khuyết và trắc nghiệm, bài viết đề cập 
quá trình tư duy, thao tác bám máy và cách trình bày khi giải quyết các phương trình lượng 
giác cổ điển đối với sine và cosine. 


1 Mở đầu 

Xét phương trình 

Ccos(ax + 5) + Ssin(ax + b) = m. (1) 

trong đó 

• c là hệ số của cos; 

• s là hệ số của sin; 

• m là số thực thỏa mãn m 2 < c 2 + s 2 *. 

Nội dung tiếp theo đề cập cách giải những phương trình dạng (1) theo cả ba hình thức tự luận, 
trắc nghiệm khách quan và giao thoa giữa chúng. Qua đó, giúp người đọc đúc kết một số kỹ thuật 
máy tính tương ứng, phù hợp với mỗi hoàn cảnh kiểm tra. 




2 Định hướng tự luận 

Ví dụ 1. Giải phương trình 

(Gẽ - Vã) cos (I + ĩ) + (V6+V2)sin(|í + !) -2V3. (2) 

>- ®ST 

* Trong trường hợp ngược lại, phương trình sẽ vô nghiệm, dãn đến các thao tác bấm máy được đề cập ở nội dung tiếp 
theo có thể làm xuát hiện dòng chữ "Math ERROR". 


1 





(ỉ/ữ^cv 9 


2.1 Lời giải 

2.1.1 Giải theo sine 

£5 Tư duy 
Hệ số của sine là 

s = Vẽ + V 2 . 

Hệ số của cosine là 

c = Vẽ-V 2 . 


H Bấm máy 
Trong iMODEl m , nhập 

Pol (Vẽ +V2,Vẽ-V2^j 

bấm (=]. 


Nhớ lại sin u = sin V 


o 


u = V + k2ĩr, 
u = 7T - V + k2rr. 


Bấm ỊalphaỊ m [=1 . máy hiện 
X = 4. 


Vì tính theo sin nên + Y. 


Bấm ỊalphaỊ Ịs*d| [=1 . máy hiện 


v -VL’- 


Thu gọn biểu thức. 


Chuyển 4 qua vế phải. 


7T , 7Ĩ 
Bấm ' + 


Bấm 


3 12 12 

2V?> 1 ——. ^3 


-7t. 


Vĩ 


= sin(bao nhiêu)? 


Bấm sin 1 (^ 1 (=) ịjr. 


5jt 

Chuyển qua vế phải. 


Bấm 


7T 5 7Ĩ 
3 ~ 12 


12 


TC. 


„ 7T 57T 1 

Bimyr ~ĩiủ s c 

Chia hai vế họ nghiệm thứ Chuyển qua iMODEl m . 


nhất cho 


Vậy họ nghiệm thứ nhất là 


TC 4tt 
X --Ĩ8 +f; 3' 


Nhập 




bấm (=], máy hiện 

1.4. 

»—7T + -m 

18 3 


£ Trình bày 


Ta có 


(2)«4si„(| + f + ^ 


= 2 >/3 


e 4 sin (f + 12) = 

. /3x 57 t\ v$ 

^ Sin u + 12) 2 

. /3x. 57 ĩ\ . 7T 

OSÌn (s + 12] =sin 3 


o 


3x 57T 7T 

ị + ỹ-i + k27T ' 

3x 57T 7X 

2 + 12* 3 +íĩ27r 




3 X 
2 

3x 

~ 2 ~ 


7T 

12 


+ k2ĩC, 


TC 

y + í?2xr 
4 




TC , Aĩĩ 

x= m + k f’ 




2 V 










(ỉ/ữ^GVS 


Chia hai vế họ nghiệm thứ Bấm 
hai cho Ẹ. (7Ĩ V /3 

2 r i +fx2,r )- 2 


Vậy họ nghiệm thứ hai là 

7T 4tt 
x 6 +fe 3' 

Nhớ ghi điều kiện của k. 


dL máy hiện 


1 4 . 

+ -Tri 
6 3 


o 


Tĩ 4tt 

x --ả + t 3' 

7T , 4?r 

X = — + 

6 3 


(fe G Z). 


2.1.2 Giải theo cosine 


0 Tư duy 

Hệ số của cosine là 

c = Vẽ-V 2 . 

Hệ số của sine là 

s = vQ + V 2 . 


H Bấm máy 
Trong iMODEl m , nhập 

Pol ÍVẽ-V2,Vẽ+V2 

bấm [=]. 


á? Trình bày 


Vì tính theo cos nên -V. 


Thu gọn biểu thức. 
Chuyển 4 qua vế phải. 

Vĩ 

2 = cos(bao nhiêu)? 
Nhớ lại cos u = cos V 


o 


u = V + k2jr, 
u = —V + k2rr. 


Bấm lALPHAl m [=1 . máy hiện 

X = 4. 

Bấm ỊalphaỊ [s**d| [=1 . máy hiện 

' - ỉ- 


Bấm 


7T 5tT 
3 - 12 


12 


7T. 


2x/3 73 

Bầm ^ s 


, V5\ „ 1 


Bấm cos 1 ỉ ^ 1 (=] gTT. 


Ta có 


(2)o4cosf^ + ^ 
w V 2 3 12 


= 2v^3 


_ . /3x 

o 4 cos — 1 - 


V 2 




o cos ^ 
o cos ^ 
3x 


3x 

7T 

~2~ 

- 12 

3x 

7Ĩ 

T 

- 12 


V5 

2 


7T 

= cos - 
6 


o 


ỐX 7T TT 

f-12 6 +fe27r ' 

3x 


L 2 


7T 

12 


7T 

6 


+ &27T 


Chuyển - ^ qua vế phải. 


TT 7T _ 1 

Bim 6 + Ế s c 

Bấm - -- + X (D -N. 
6 12 12 


o 


3x 

2 

3x 
L ~2~ 


= Ị + h27T, 


-Ỉ2 +k2,T 




^ 3 











(•/ữ^cvs 


Chia hai vế họ nghiệm thứ Chuyển qua iMODEl m . 


nhất cho 


Nhập 


4 +Ìx2jr ) • (2 


Vậy họ nghiệm thứ nhất là bấm (=], máy hiện 


JT , 4jt 

X = — + k— 

6 3 


Chia hai vế họ nghiệm thứ Bấm 
3 


1 4 

-7T + —7X1 

6 3 


hai cho 


~ầ + ix2rr )* (2 


Vậy họ nghiệm thứ hai là (=], máy hiện 


7T 4 7X 

x -~m +k f- 


Nhớ ghi điều kiện của k. 


1 4 . 

~ủ 7T+ ì 7TÌ 


o 


o 


7X , 4tt 

X = - + 

6 3 


7X , 4jt 

X = - + 

6 3 

7T 47T 

X --Ĩ8 +ỉ! 3 


(k 6 Z). 


2.2 Tiểu kết 

Khi giải tự luận phương trình (1), ta có thể dùng hàm Pol(, lượng giác ngược và gán k = i để hỗ 
trợ như sau 


2.2.1 Giải theo sine 

Trong iMODEl m , nhập Pol(S, C) [=]f, khi đó 

(1) oXsin(u + V) = m 
sin(u + V) = r ^r. 

Bấm máy sin" 1 Ẽl rnáy hiện góc q), từ đây ta có 

<^> sin(u + V) = sin <p. 


Tiếp đến, ta vận dụng công thức nghiệm phương trình lượng giác cơ bản của hàm sine 

sinu = sinv o 


u = V + k27T, 
u = 7Ĩ - V + k2 7X, 


để dẫn đến kết quả cuối cùng. Chú ý rằng có thể gán k = i trong iMODEl m để biến đổi nhanh cho k. 

-k- 8sr 

1 Giải theo sine thì nhập hệ số của sin trước. 

- - 

4 V 









(S/ữ^GVS 


2.2.2 Giải theo cosine 

Trong iMODEl m , nhập Pol(C,S) f=1^. khi đó 

(1) oX cos(u - V) = m 
ocos(u - V) = 

Bấm máy cos -1 (-ỵ') (=] máy hiện góc cọ, 

o cos(u - V) = cos cp. 


Tiếp đến, ta vận dụng công thức nghiệm phương trình lượng giác cơ bản đối với hàm cosine 


cos u = cos V o 


u = V + k2ĩr, 
u = -V + k2rr, 


để dẫn đến kết quả cuối cùng (có thể gán k = i nếu cần biến đổi nhanh cho k). 


3 Định hướng bán tự luận 

Ví dụ 2. Điền khuyết 
Phương trình 


(^6 - Vẫ) cos Q +(^6 +^2) sin (ụ + ị) -2^3. 

CÓ hai họ nghiệm là X = ... 
và X = ... 


3.1 Lời giải 

3.1.1 Giải bằng công thức nghiệm 

1. Trong iMODEl m , bấm Pol (^V6 - \Í2, Vỗ + V 2 j (=); 

3x JX 3 7T 

2. Vì có ^7— + 77 nên ta gán ^7 —> A, 77 —> B; 

2 3 2 3 

3. Qua ImodeỊ m . nhập vào màn hình 


i X 27T+ cos' 


'2V3' 


+ V -B tA 


1 4 

bấm (=], máy hiện 7-7T + ^TTĨ. 

0 3 


>-§s- 

í Giải theo cosine thì nhập hệ số của cos trước. 




0 5 








(ỉ/ữ^cv 9 


4. Sửa màn hình thành 


ịỉ X 2jt- cos 



+ Y -B 


- A 


bấm (=), máy hiện -~rnT[ + 

18 



Vậy hai họ nghiệm của phương trình đã cho là X = 


7Ĩ , 4tt „ 

— + - và X 

6 3 


7T , 4jr 

-ắ + *3 


(i 6 Z). 


3.1.2 Giải theo Newton-Raphson 


1. Tính chu kì 

VÍ1 3i jr x , 3 

• Xét — + —, ta có a = -. 

• Chu kỳ T = ^ 


2. Tìm khoảng chứa nghiệm 

• Trong iMODEl m , nhập vào màn hình 

(V6-V§)cos(^ + !) + (Vẽ+V^sin^ + l) -2VĨ, 

• Thực hiện ỊcalcI X = 0; 1; 2; 3; 4 ta thấy /(0) và /(1) trái dấu nên phương trình có nghiệm 
trong (0; 1); đồng thời /(4) ss -0.04 ~ 0 nên phương trình có nghiệm gần với 4. 

3. Tìm một nghiệm trong mỗi họ nghiệm 

• Bấm |shift| IcalcI (SOLVE) tại X = 0.5§ máy hiện X = 0.5235987756. Gán giá trị này vào biến 

_ ' _ 1 

nhớ A. Bấm A - 7 - 7Ĩ (=] ta được 0.1666666667. Nhập 0.16666666666667 (=), máy hiện Vậy 

6 

JT 

Xi = j_ 

• Bấm |shift| IcalcI (SOLVE) tại X = 4, máy hiện X = 4.01425728. Gán giá trị này vào biến nhớ 

„ , , 23 ,T 

B ta có X 2 = ~Y 7 T- 
18 

A - B 

• Kiểm tra ——— (=] -0.8333333333 Ẻ z nên Xỉ và X 2 thuộc hai họ nghiệm khác nhau. 


3 


4. Vậy phương trình đã cho có hai họ nghiệm là X = ^ + k^- và X = + k-^- (k £ z). 

6 3 18 3 


237T , 4tt 


Chú ý Có thể chuẩn hóa họ X = 
phương trình 


237T , 47T 
18 +h ĩ 


không vượt quá nửa chu kỳ bằng cách |shift| IcalcI (SOLVE) 


23tt 

18" 


+ x X 


An 

5 

2 


-4--§sr 

§ Là trung điểm của (0; 1). 


6 V 














(S/ữ^GVS 


để được nghiệm X. Sau đó sửa màn hình thành^ 


23 7Ĩ , 

18 + lnt3{X] x 2 


4 jt 

3 


bấm (=1 ta được --7-7T. 

18 

T1A , , I , , , . „ , , 23tt 47T 7T 4tt 

Vậy dạng chuân hóa nửa chu kỳ của họ X = — — + h— là X = + k—. 

18 3 18 3 


3.2 Tiểu kết 

Khi điền khuyết hai họ nghiệm của phương trình (1), ta có thể dùng công thức nghiệm (thiết lập 
bằng kết quả của Pol(, lượng giác ngược và gán k = i) hoặc phương pháp Newton-Raphson (với chu 
kỳ T) như sau 


3.2.1 Giải bằng công thức nghiệm 

Kết luận 2.2 cho thấy dù giải theo sine hay cosine thì họ nghiệm thu được cũng giống nhau. Theo 
chúng tôi, biến đổi nghiệm theo cosine dễ thao tác với máy hơn, và do đó, công thức giải nhanh 
phương trình (1) sẽ được thiết lập theo cosine. Quy trình tương ứng gồm có 4 bước 

1. Trong ỊmodeI m ■ bấm Pol[C,S) [=1 : 

2. Gán a —> A, b —> B^; 

3. Qua ImodeỊ m . nhập vào màn hình** 

(ixto+cos-* ( V Ì| híl \ + y_ B U A 

bấm (=], ghi nhận họ nghiệm thứ nhất. 

4. Sửa màn hình thành 

(íx2 7r -cos-'( V ^ Ì ) + y- B ) + A 
bấm (=], ghi nhận họ nghiệm thứ hai. 


3.2.2 Giải theo Newton-Raphson 

Nếu không muốn nhớ công thức, ta có thể dùng phương pháp Newton-Raphson để xác định một 
nghiệm trong mỗi họ, sau đó cộng thêm bội nguyên của chu kỳ để được họ nghiệm hoàn chỉnh. 
Quy trình của chiến lược này được chúng tôi đề xuất theo 4 bước sau đây 

m 2 7T 

1. Tính chu kì T = ——. 

a 

-ộ- 6*- 

? Bấm ỊALPHAl [—1 để có ỉnig{. 

* Có thể bỏ qua khi a = 1 và b = 0. 

** Đối với phương trình (1) thì m là "vế phải". 




0 7 










(ỉ/ữ^cv 9 


2. Tìm khoảng chứa nghiệm 

• Trong ImodeI m , nhập vế trái(l) - vế phải(l) vào màn hình; 

• Thực hiện ỊcalcI X = 0; í; ...để tìm khoảng chứa nghiệm. 

3. Tìm một nghiệm trong mỗi họ nghiệm 

• Bấm |shift| IcalcI (SOLVE) tại X = trung điểm khoảng chứa nghiệm thứ nhất để tìm nghiệm 
Xị trong họ nghiệm thứ nhất; 

• Bấm |shift| IcalcI (SOLVE) tại X = trung điểm khoảng chứa nghiệm thứ hai để tìm nghiệm 
X 2 trong họ nghiệm thứ hai; 


4. Kết luận 



Chú ý 

1. Nếu hàm số y = /(x) có /(xó) ~ 0 thì xó gần nghiệm Xo của /(x); 

2. Nếu hàm số liên tục y = f[x ) có /(a) • f[b) < 0 thì hàm số ấy có nghiệm Xo G (a; b); 


T 


3. Hai nghiệm Xị và X 2 thuộc hai họ nghiệm khác nhau nếu 


4. Để chuẩn hóa nghiệm x[ (trong họ nghiệm X = x[ + kT) thành Xị để nó không vượt quá một 
nửa chu kỳ, ta giải phương trình sau theo ẩn k 



T 

Khi đó, Xi = x'ị + với hàm [ ] trong máy là Intg(). 


4 Định hướng trắc nghiệm 


4.1 Hoài cổ tự luận 


Ví dụ 3. Cho phương trình 


- Vỹ)j cos 



2 ^ 3 . 


(3) 


Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau 






Lời giải. Chọn đáp án © 



8 V 







(S/ữ^GVS 


4.1.1 Lời giải chi tiết 1 

Sử dụng Pol[ và giải theo sine như mục 2.1.1 ta được 

. /3x , 57T 

(3) ° sin 2 + i 


x/3 

2 


nên loại hai phương án A, B theo sine đồng thời cũng loại phương án D theo cosine. 

4.1.2 Lời giải chi tiết 2 

Sử dụng Pol{ và giải theo cosine như mục 2.1.2 ta được 


(3) o cos 


3x Tỉ 
2 ~ 12 


\/3 
2 ' 


4.2 Trắc nghiệm giai đoạn sơ khai 

Ví dụ 4. Cho phương trình 

(Vẽ - x/ỉ) cos + (Vs + Vỉ) sin 


= 2>/3. 


Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau 

® (4)0 


©(4)0 


201 Itt , 4 TC 

x ~ 3' 

20157T , 47T 

x - 18 +k ỉ- 

20177T , 4tt 

X = ~ + k©, 

6 3 

2023tt , 4tt 

x= 18 +fe 3- 


(ft G Z). 


(fe G Z). 


® (4)0 


® (4)0 


20 1 77T , 4tt 

I= o 3- 

20217T , 47T 

x= 18 +i? 3- 

20 1 77T ,4 7T 

X = „ + k^—, 

6 3 

2015tt , 4 TC 

x -l8 +k f 


Lời giải. Chọn đáp án © 


(4) 


(k G Z). 


(k G Z). 


Lời giải chi tiết 

Nhập vào màn hình 

(Vẽ - ,/2) cos ÍỆ + ?) + (Vẽ + i/ĩ) sin + ?) -2V3 
201 Itt 2015tt++ 

lần lượt IcalcI X = —44—; —47—'' ta loại ngay phương án A (vì kết quả khác 0) và chọn được phương 
18 18 

án D (do kết quả -5.09 • 10 -12 PS 0). 

-k- fs- 

tt Các nghiệm đại diện trong phương án. 




^ 9 






















4.3 Trắc nghiệm giai đoạn hiện nay 


Ví dụ 5. Cho phương trình 



( 5 ) 


Số nghiệm của phương trình (5) trên [0; Att] là 
@ 5 nghiệm. (B) 6 nghiệm. © 7 nghiệm. 


(D) 8 nghiệm. 


Lời giải. Chọn đáp án (B) 

Lời giải chi tiết 

Vận dụng chiến lược giải ở mục 3 ta được 

tt Aĩt 

Xh = —h k —. 



Dễ thấy - 777 < 77 nên họ X( < Xk, tức là X( trước, Xỵ sau. 
18 6 


Vì điều kiện X G [0; 4 7ĩ\ nên bài toán trở thành đếm số giá trị của 



trên [0;4]. 

Vào ImodeỊ m . nhập 


«X). 1 + Xx^ 

9(X) -6 +X *3 


và cho X chạy từ Start = 0 đến End = 5, bước nhảy Step = 1. số giá trị thuộc [0;4] trong bảng kết 
quả chính là đáp số cần tìm. 

4.4 Tiểu kết 

Với hình thức trắc nghiệm, học sinh có dịp vận dụng nhiều kỹ thuật được hình thành khi giải 
quyết bài toán ở dạng tự luận và bán tự luận. Ngoài ra, các em còn có thể sử dụng các phương án 
như một phần giả thiết, và từ đó, việc thay chúng vào phương trình để kiểm tra tính đúng/sai cũng 
là một chiến lược hữu ích trong một số tình huống nhất định. Tuy nhiên, để hạn chế chiến lược này, 
Ví dụ 4 được phát triển thành Ví dụ 5 bằng việc đổi yêu cầu thành đếm số nghiệm của phương trình 
trong một khoảng (đoạn, nửa khoảng) cho trước. Đây là hướng nghiên cứu mà chúng tôi quan tâm 
trong thời gian tới. 



10 V 






(ỉ/ĩí^CVs 


5 Kết luận 

Tùy vào hình thức kiểm tra đánh giá và mức độ phức tạp của đề bài mà việc sử dụng máy tính 
cầm tay sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ quá trình tìm ra phương án. 

Với dạng thức điền khuyết, tối ưu hóa con đường tự luận bằng cách dùng công thức hệ quả là một 
hướng tiếp cận an toàn nhưng tạo thêm áp lực ghi nhớ cho người học. Ở một phương diện khác, 
phương pháp Newton-Raphson có vẻ như khắc phục hoàn toàn hạn chế nói trên lại đòi hỏi tư duy 
linh hoạt trong xử lý khoảng chứa nghiệm - vốn còn khá lạ lẫm với đa số học sinh đại trà. 

Ở những câu hỏi trắc nghiệm khó, thí sinh cần trang bị thêm kỹ năng chuẩn hóa họ nghiệm và 
loại bỏ các nghiệm thuộc cùng một họ để vượt qua phương án nhiễu và xác định phương án đúng. 
Bên cạnh đó, năng lực "quy lạ về quen" cũng là cứu cánh trước những dạng bài tập mà các em chưa 
gặp bao giờ, vì thế cần phải tôi luyện kỹ. 

Nhìn chung, học sinh nên cân nhắc việc sử dụng máy tính cầm tay một cách hợp lý, tránh phụ 
thuộc hoàn toàn vào công cụ này. Đồng thời giáo viên cũng cần quan tâm đúng mức đến vấn đề 
tối ưu hóa cách giải tự luận theo định hướng trắc nghiệm khách quan nhằm đáp ứng thực tiễn bối 
cảnh hiện nay. 


6 Hướng nghiên cứu tiếp theo 


Tìm số nghiệm trên (a; 5) ([a; 5], (a; 5] hay [a; b)) của phương trình lượng giác thuộc một trong 
ba dạng 


1. /(x) = 0; 


2. f(x) ■ g{x) = 0 (tăng nghiệm); 


3. 


/(x) 

ff(x) 


= 0 (giảm nghiệm). 




Ghi chú Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng CASIO fx-570VN Plus và VINACAL 570ES Plus II. 


Tài liệu 


[1] Lê Hồng Đức, Đào Thiện Khải (2010), Giải toán trên máy tính CASIO fx-570MS lớp 10-11-12, 
NXB. Đại học Sư phạm, Tiền Giang. 




0 11 








